* SUSANNA DAVIDSON 
: MIKE GORDON - CARL GORDON 


"POM 4. p 


“CÔNG CHÚA 


JE 


Những bí kíp tuyệt hay để trỏ thành 
nàng công chúa đích thực 


MÔT N NGÀY 
CÔNG C CHÚA 


Biên soạn: 
Công chúa Rosalinda 
(với sự trợ giúp của thị nữ thân tín - Susanna Davidson) 


Tranh minh họa màu: 


Với tài năng siêu việt của 
Huân tước Mike và Huân tước Carl Gordon 


Được trình bày trang nhã bởi: 
Phu nhân Joanne Kirkby, Bá tước Marc Maynard 
và Nữ Công tước Nayera Everall. 


Người dịch: Linh Thư 


NHÀ XUẤT BẢN TRẺ 


o% 


Copyright © 2009, 2004 Usbome Publishing Lid. 

First published in America in 2009 by Usborne Publishing Lid. 
All rights reserved. 

Bn tiếng Việt © Nhà xuất bản Të, 2014 


'BIỂU GHI BIÊN MỤC TRƯỚC XUẤT BẢN DO THU VIÉN KHTH TP.HCM THUC HIỆN 
General Sciences Library Cataloging-in-Publication Data. 
Davidson, Susanna. 
Mit ngày làm công chúa / Susanna Davidson ; Linh Thư địch - T P. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2014. 
80w.;23em - (Một ngày làm ..). 
1. Công chúa — Văn học thanh thiếu niên. L Linh Thứ. 


8134- ddc 23 ISBN 978-604-1-05970-2 
Một ngày làm công chúa 


D 4 @IIIIIIIII 


MỤC LỤC 


Chương 1 TRỞ THÀNH CÔNG CHÚA.. 
Chương 2_ CUỘC SỐNG CỦA CÔNG CHÚA 


Chương З CÁCH ÁN MẶC.........................------- 
Chương:4- DÁNG ĐIỆU....................... a sus 
Chương 5 CÁC SỰ KIỆN HOÀNG GIA................ 


Нау làm theo những bí kíp tuuệt 
mật nàu để trở thành một nàng 
| công chúa đích thực nhé. 


Thân gởi nàng công chúa tưởng lai, 


Bà tiên đỡ dâu của ta từng nói: bên 
trong mỗi cô gái đều có một nàng 
công chúa - chỉ là bạn chưa phát 


hiện ra thôi. Cuốn sách nàu chứa | 


moi điểu bổ ích để ban trở thành 
một nàng công chúa hoàn hảo. 
Chúc mau mắn! 
Thân ái, 


N 
с 


Công chúa Rosalinda 


ш 


hoeng 1 
TRO THÀNH (ÔNG (HÓA. 


Cuộc sống của các nàng công chúa rất tuuệt vời, được 
sống trong cung điện, khiêu vũ trong các uến tiệc và 
ăn tối cùng hoàng tử. Nhưng làm công chúa không 
phải chỉ là đội vương miện đi chơi đâu nhé, bạn cẩn 
phải học cách cư xử như một công chúa nữa cơ... 


Phòng ngủ 
Hoàng tử đẹp trai của ta 
đang đến thăm ta % 
\ Y + 


Ta, đang dạo 
chơi trong vườn 


c 
Đệ Nhất Mèo E + Tag ti 


5 


Bước dâu tiên để trở thành 
một nàng công chúa là phải 
biết giúp đỡ mọi người... 


© 7 a Л 
сат on nhé. 


Đôi vớ này là thứ ta 
ao ước trong ngày d 


A. sinh nhật đây. 


i 
| Ае. т 
£ & о 
Một nàng công chúa luôn tốt bụng = 
với mọi người... so 
pe б. 4 
Мёо соп 4 
©з thương. / E 3 


^ ока У 


và khóng dé mát 
binh tinh. 


E ze 


... hoặc làm ẩm” ° x 4x + 
lên. 9 A 


Vâng, bạn thấu đấu. 
Làm công chúa thật Á 
là KHÓ. 4 


x. sa 


Những nàng công chúa 
mv myc 


Để trở thành một nàng công chúa thật sự, bạn cân 
có một HINH MẪU LÝ TƯỞNG. Lân sau, trước khi 
muốn gào thét, bạn hãu cố hít một hơi thật sâu, 

và cố nhớ lại cách cư xử của hình mẫu lú tưởng ấu. 
Dưới đâu là một vài hình mẫu, từ bốn câu chuyên cổ 
tích ua thích nhất của ta... 


Lo Lem 


Ti — f 


md 


Độ nổi tiếng ` 
Trí tuệ E 
Nhan sác +. 400 


Bạch Tuuết tốt bụng và xinh 

p. Cô ấu chăm. chỉ, uêu ca hát 
và thích nhảu múa trong rửn4: 
Hãu làm việc nhà theo phong 
cách công chúa. 


.Độ nổi tiến 
Trí tuệ 


„Nhan sắc _ 


Ừ thì cô ấu là người cá, nhưng 
dù cho có đuôi hay không có 
ấu vẫn là một tấm gương tuuệt 
vời vë lòng can đảm, gan dạ và 
tình thẩn tự do. е 


Độ nổi tiếng 
Trí tuệ - x 


Bank. o p 


Xinh dep, đôn hậu, khéo léo, уёи 
âm nhạc... Người đẹp ngủ tron: 
rừng tập hợp hết thảu mọi phẩm 
chất tốt đẹp trên đời. Nếu muốn 
trở thành một nàng công chúa 
hoàn hảo, háy noi gương Người 
đẹp ngủ trong rừng. 


Và, đương nhiên, bạn có thể chọn ta 
làm một HÌNH MẪU LÝ TƯỞNG... - 


Độ nghịch ngợm 
Sự hài hước 


Tính phiêu lưu 


Ta chẳng hoàn hảo tẹo nào. 


Chả đảm đang hau ngủ trăm 
năm gì sất. Nhưng giống như 
mọi nàng công chúa khác, ta tử 
tế, lịch sự và luôn tìm cách giúp 
đỡ mọi người. 


` x в 


Chuyén cổ tích không phải toàn những nhân vật lj 
tưởng. Chúng còn chứa đầu các bí quuết giúp bạn trở 
thành một nàng công chúa đích thực. Nếu bạn chưa 
đọc truuện cổ tích bao giờ thì hãu làm theo những bài 
học mà chúng tôi đã đúc kết dưới đâu nhé... F 


è ° 
9 Bài học hữu ích từ ? 9 
truuện cổ tích thứ nhất 


9 Kết, hôn cùng hoàng 65 š 


eh 

p / Vâng, N 

€» NEP 
anh nhé? 


CHE 


Nếu Lo Lem làm được thì ban cũng làm được chứ. 
Lo Lem từ người hẩu một bước trở thành công 
chúa nhờ kết hôn với Hoàng Tử Đẹp Trai. Nhưng 
tìm đâu ra hoàng tử bâu giờ? 

+ 


pio 


` е 


Tìm hoàng tử ở... 1. PHÒNG KHIÊU VŨ 
HOÀNG GIA 


Tất cả những gì bạn cẩn 
là một chiếc váu dạ hội và 
một đôi giàu thủu tinh (Lọ 
Lem từng mang một đôi 
nhu thế và ngay lập tức 
quuến rũ được Hoàng Tử 
Đẹp Trai.) 


2. TRÊN MỘT TÒA THÁP 


Tìm một gian phòng trên một 
tòa tháp cao ơi là cao và... chờ 
đợi. Nhưng báo trước là mất 
thời gian lắm đấu. Rapunzel chờ 
đợi rất lâu, đến lúc tóc cô ấu dài 
ra như một cái thang dâu (khá 
tiện lợi, mà lại đẹp nữa). 


3. LẠI GẦN MỘT CHÚ RỔNG 


Hoàng tử rất thích cứu công chúa ra 
khỏi nanh vuốt của những con quái 
„ vât. Nhưng nhớ đừng để cho bon 
chúng ăn tươi nuốt sống bạn nhé. 


12 


4. ВЁМ TRONG MỘT CON QUÁI VẬT 
LÔNG LÁ, HOẶC MỘT CON GẤU 
Đúng vậu. Quái vật và gấu có thể 
là những hoàng tử rất đẹp trai bị 
nguyên rủa (bạn biết được điều này 
nhờ những gì họ nói). Để phá giải 
lời nguuển, bạn phải chứng minh 
tình uêu chân thành của mình dành 
cho con gấu hay quái vật đó, chắc 
phải mất đến vài năm. 


Cô ấy yêu minh, 
L. khóng уёи minh, ) 
Cô ấy yêu minh... 

¬—— 2 


Đo 


5. BÊN TRONG MỘT CON ÉCH ^a. 
Những mu phù thủu độc ác 

cũng hay biến hoàng tử thành 

các loài động vật lưỡng cư. 

Nhưng làm thế nào để biết 

rằng hoàng tử dang ẩn dưới lốt / 
một con ếch xanh? Xem trang ( \ 
14 nhé. | 


ү 


IT ếch hay m 


hoàng tử váy? 
Xem những hướng dẫn bên dưới 
để tìm ra câu trả lời nhé ы 
1. Bdu tiên, ban cẩn phải biết ° 
phân biệt cóc và ếch. 


Da mỏng 


N 


Ếch (nhung có khả năng 
sẽ là hoàng tử) 


`~ 


Cóc (suốt đời chÏ 
là cóc mà thôi) 


2. Sau đó bạn phải hôn nó! Đó là cách 
duu nhất để phá giải lời nguuển. 
94 
m 


Khóng phái moi con éch déu là 
hoàng tử, vi thế ban phải 

hôn khá nhiều con ếch ГЛ? 
trước khi tìm ra chàng m. 
hoàng tử của ban... a 


X95 


ye Ys. pai học hữu ích từ truuện cổ tích 2 


e « 109 Яса thú thách o, „° 
< hạ 490 


Câu сһиуёп Công chúa và 
hạt đậu cho ta một bài học 
rằng một nàng công chúa 
đích thực cẩn phải nhau 
cảm đến nỗi cảm giác được 
một hạt đậu ở bên dưới 
hai mươi lớp đệm. 


Cũng dễ thôi - һау tìm ra 
hạt đậu và chứng minh bạn 
là công chúa đi. Không mau А 
thay, bài kiểm tra hạt đậu 
lại khá lắt léo. 


Các bà mẫu hậu thường 
lựa những hạt đậu già, 
âm ướt rất khó để nhận 
biết. 

Vậu làm sao bạn dám 
tự tin là mình sẽ thành 
công chứ? 


lực, có một hạt đậu 2 
| trén giường tôi phải không? 
. | Xem nhüng chi dán duói dáy dé tim ra hat 

đậu nhé isa 

1. Ban sẽ không thể 
nhận thấu hạt đậu nếu f 
không chuẩn bị trước. 
Đặt một hạt đậu dưới 
một tấm đệm, thế là 
thật dễ để nhận thấu 
hạt đậu, rổi từ từ leo 
lên 20 tấm đệm. 

2. Phải mánh khóe một chút. Nếu bạn được 
nằm trên chiếc giường có nhiêu hơn một 

tấm đệm, khi hoàng tử hỏi, hãu trả lời đơn 
giản thế nàu: 


` 


е XN 
Rất tệ, có một hat đậu ) 
trên giường em. 


E =< = — = 
F сш A 
D - ( Nếu w 


т 1а công chúa io "m Ч 


ecc Д 


< Bài học hữu ích từ truuện cổ tích 3 


w a Auc. E 
° Tìm 165 bà biên 4@ 4до 


% 
Cuộc sống của một cô công chúa sẽ dễ 
dàng hơn nhiều nếu có một bà tiên đỡ á 
dâu. Bạn có thể hỏi xin bất kù điểu gi như 
Lo Lem đó, bà sẽ cho bạn lời khuyên, dán . H 


dắt bạn vượt qua những hiểm nguy... + 


* ' .... và quan trọng nhất là 
° hóa phép cho bạn một 
bộ váu dạ hội cho buổi 
khiêu vũ đầu tiên 
trong đời bạn. 


«У 7S 


k^ * 


Nhưng nếu bạn chẳng có ai cả thì cũng đừng lo! 
Miễn là bạn không bỏ cuộc, tôi sẽ nhờ bà tiên đỡ 
đầu của tôi cho bạn vài lời khuuên... 


= = `" ç 


"uo. ч 
Hãy nhớ, vẻ bë + 
ngoài không nói Ó 


lën dugc bàn chát 


của sự Vật! ° 


“1. NU HOÀNG ĐỘC АС 
` 
• 2 Không thể tin được. 
%. Bạch Tuuết có một bà 
* ge. mẹ kế, cố tìm cách giết 
VN nàng BÓN lẩn. 


| 


° 


жоон THOI ° K 
Người đẹp ngủ trong rừng 
bị con thoi quau tơ đâm vào 
tau, và nàng đã ngủ một 
giấc dài trăm năm. Đừng có 
chạm vào chúng nhé. 


quet o 


E 
* 


P 


SA 
3. NGƯỜI KHỔNG LÓ * =. 


Thường làm tau sai cho nữ $ E 
hoàng độc ác để bắt cóc... z4 
các nàng công chúa đem 9 
đi thật xa. Mau mắn thay, ° 
chúng rất ngu ngốc và dễ 


bi lito: s 
E * 


e ё * 

Không phải những at có 
đũa thẩn và đôi cánh đều 
tốt hết đâu. Một bà tiên 
đã nguyén rủa Người dep 
ngủ trong rừng, còn một 
bà khác lại trù ёт chàng 
hoàng tử trong Маша đẹp 
và quái vật. 


——..s А 
xS E 
| 5. CÁC THỨ CÓ ĐỘC 


$$ 
v, 


Hãu cảnh giác với mọi thể loại quà. 
Mẹ kế của Bạch Tuyét dà düng thát 
lung tẩm độc, rổi đến lược tẩm độc 
và cuối cùng là một quả táo tẩm _ 
độc để giết hại nàng Bạch Tuuệt': 


L. . "# « 
x б.а Че A 


” 3 u- С 


Vậu bạn sẽ nhận được gì khi trở thành công chúa 
chứ? Нау thử làm bài trắc nghiệm này xem sao... 


“hắc nghiệm công chúa 
1. Bà mẹ kế độc ác bắt bạn phải nấu ăn và dọn 
dẹp cho hai mụ chị kế xấu xa. Bạn sẽ: 
a. Làm những gì mẹ kế sai bảo, 
nhưng luôn miệng than thở? 
Cố chăm chỉ hết mức, nhưng sẽ 
lên đến vũ hội hoàng gia? 
. Từ chối làm - chả có công 
chúa nào phải làm quần quật 
như một người hầu cả? 


d 


o 


Me kế tạ 


Bị một mụ phù thủy ác độc bắt cóc từ lúc mới 
sinh, bạn thường mơ mộng được một hoàng tử 
đẹp trai tới cứu. Lúc đó, bạn sẽ: 


m 


a. Hoc may vá? 
b. Nuói tóc dài? 
c. Kéu cứu? 


3. Bạn sống trong một lâu đài, và được 
sắp xếp nằm trên chiếc giường có chất 
hàng đống nệm. Bạn sẽ: 

a. Dùng chiếc giường như một 
cái giàn nhún lò xo? 

b. Ráo riết đi tìm hạt đậu? 

c. Bảo người hầu vứt hết mấy 
tấm nệm đi, vì rất khó 
leo? 


nhớp nháp tìm được trong một chiếc hó ở 
vườn thượng uyển. Đổi lại, nó đòi được ở 
trong cung điện với bạn. Bạn sẽ: 

a. Nói “không!” Công chúa không nên dây 
dưa với mấy con ếch? 

b. Nói “không!” nhưng sau đó cũng hôn nó? 


| 
| 4. Quả cầu vàng của bạn được một con cóc 
| с. Đem nó chiên bơ? 


Hà hêt đà А: 
Bạn đi đúng hướng rồi 
đó: bạn chỉ cẦn tô vẽ 
thêm chút đỉnh cho câu 
chuyện cổ tích của mình 


Hà hêt @ В: 

Chúc mừng! Bạn là 
một nàng công chúa 
đích thực. 


Hán hét @ C: 
Ban chả chịu chú ý gì 
hết. Thôi, đọc lại cuốn 
sách đi nha. 


h 
д gula ° 
(hưøng 2 từ 


(00 SÕNG COA CÔNG (óA 


Một công chúa cần phải biết rõ mọi đường di 

lói lại xung quanh cung điện của nàng. Hơn nữa 
bạn đâu thể bỏ lỡ những vũ hội hấp dẫn chỉ vì đi 
nhầm phòng. 


Tất nhiên, bạn có rất nhiều nhà. 
Đó là một căn hộ hoàng gia 
trong phố... 


... cung điện trong vương quốc... 


... lâu đài mùa đông 
trên núi... 


... Và cung điện mùa 
hè trên bờ biển. 


Lúc bước vào mỗi căn nhà, thứ tự ưu tiên 
mà bạn phải theo như sau: 


LEE SUS SSO 


1. Khám phá lối di bí mật vào nhà bếp để 
| bạn có thể ăn vụng vào lúc nửa đêm. 


xem bề mặt của nó có được làm bằng gỗ 
tốt không. 

3. Tìm một tay vịn cầu thang chắc chắn để 
trượt xuống. 

4. Tìm một chỗ nấp để có thể thoát khỏi sự 
nhòm ngó của các quý bà khó tính. 


| 2. Kiểm tra sàn nhảy của phòng khiêu vũ 
| 


Ta, đang trốn bà dl 


Esmeralda M 


Бе an 


„С * 


Những người hậu cán 
Bạn có rất nhiều người hdu hạ. Dưới đâu 


là danh sách người giúp việc cho bạn. 
Chuẩn bị gặp họ đi nhé... 


Công tiệc: người hầu thân cận 
và là người bạn tốt nhất của bạn 
Nhiệm ou: theo bạn di du lịch 
khắp nơi, giúp bạn thoát ra khỏi 
những sự kiện trọng đại và moi 
tình huống tắc rối... 


Công viéc: phục vu moi nhu cầu 
của ban 


Nhiém vu: lau chüi bàn ghé, rót 


rượu, don bàn ăn và giữ bí mát. 


Nhiệm ou: cái tên nghe hơi lạ 


nhung thực sự anh ta giữ nhiệm vu 
rât quan trọng. Là người đã được | 
huấn luyện trong quân đội, anh 

Ду sẽ báo vé bạn khói nhiüng hiểm 

nguy. 


Công viéc: ghi chép lại từng hành 
vi, lời nói của ban 

Nhiệm vu: quan hệ với báo giới, 
nhắc nhở bạn những công viéc 
quan trọng, 0à trên hết là lo liệu 
để bạn có được những bức ảnh 
chụp tuyệt đẹp. 


Er: 


E Bà chi quyén rü cüa ta 
trong buổi chup hinh... 


Nhân viên phục trang 
Công uiệc: làm cho ban đẹp 

tuyệt vòi 

Nhiệm ou: tháp tùng bạn й 
mua sắm và nói cho bạn biết 
những xu hướng thời rang 
thịnh hành hoặc đã lỗi môt. 


Nhân viên vón, tht 


Công viéc: sắp xếp những lá 
thư nhiều bất tận cửa người 
hâm mộ 


Nhiệm uụ: đếm hàng trăm lá 
thư mỗi ngày và thậm chí phải 
trả lời thư giúp bạn. 


⁄ » ш ` 
о — — 

Qe Ae в b E 

а М < Hoàng tú Casper \ 

= _ \\ & lại gởi quà nữa... Z 

= QU ——— 

= Z ші, 


Còn có hàng trăm người khác làm 
việc phía sau hậu trường. 


1. Dâu bắp 
Vị đầu bếp giói nhất vuong 
quốc này sẽ chuẩn bị những 
món ăn thơm ngon dành 
cho bạn và những vi khách 
của bạn. 


2. Nguoi. hâu 

Phục vu bàn ăn, đốt lò sưởi, 
chăm sóc thí cưng 0à đi sau xe 
ngựa trong những sự kiện lớn. 


° 


3. Bói 


Giám sát moi hoạt động đến 
và di của người hâm mó bạn 
(ой những quan khách khác), 
giúp dọn bữa ăn và trên hết 
là luôn theo sau để dọn dẹp 
mọi thứ cho bạn. 
° ° 
x o 


9 7 29 


4. Người làm uườn ` 
Hết lòng trông пот và 
chăm sóc những bóng 

hoa tuyệt đẹp trong оит 
thượng uyên. 


57 Lau bụi, chà rửa và thực 
hiện mọi yêu cầu của chủ. 
Bạn chẳng bao giờ phải dọn 
giường đâu. 


6. Bóng ma hoàng cung 
Thường xua đuổi những vi khách 
Ân rồi bạn sẽ 


ат 


(асъ 50 Sg үёї người hậu 
Си xử đúng mực với người hẩu là điểu rất quan trọng. 
Bạn cẩn phái lịch sự, nhớ tên của họ, và không, không. 
bao giờ được cáu gắt với họ. Bạn nên lắng nghe 
những lời nhắc nhở của người háu cận. 


pu. ча 


КАШ Quốc, rN 


sự nếu ợ trong lúc ăn... 
nhưng ở những nơi khác 
thi aa 


Thu кў riëng 


Những người hầu thô lỗ hoặc tiết lộ bí mật cung - 
cấm đều dáng bi hỏa thiêu - ngay lập tức. Nhung 
hầu hết họ đều trung thành, nên đáng được đáp 
lại bằng sự tử tế và những nụ cười. 

x 


Hm 31 ° # 


về 


9 š E. 
Cách сш xử ойо, người Айй, 
ибї chủ, nhẫn 


1. Người hầu phải gọi bạn là Công chúa 
Điện hạ mọi lúc mọi nơi. Không được 
phép gọi bạn bằng biệt danh (chó con, 
bé yêu, tiểu thư...). 

2. Đương nhiên, người hầu sẽ phải khom 

lưng uốn gối trước bạn. Quy tắc là hai 

ngày một lần — sáng và chiều. Đừng 
mong ít hơn nữa nhé. 


Nếu bạn trở thành Nữ Hoàng, những ES е 
đặc quuển còn nhiểu hơn nữa. Những : 
người háu của ban sẽ đi giật lùi, vừa di 
vừa cung kính khom mình... 


ФР 


© Š : š ip? 
Những со chỉ ngần 


Những người hầu cận là cẩu nối để bạn giao thiệp với 
thế giới bên ngoài. Họ sẽ kể cho bạn nghe đủ thứ tin 
đổn nóng hổi và kể cận bạn khi bạn ra ngoài hoặc 

đi dạo. Để giao tiếp đạt hiệu quả cao, trước hết häu 
thống nhất một vài cử chỉ ngầm với nữ tù thân cận 
của bạn. 


1. HẮT HƠI 
Có một mẩu giấu vệ sinh 
kẹt trong giàu của bạn. 


A 
d 
MS Š j \ 
w^ № 
*. ОМ 


2. VUỐT TÓC 

Đừng có hôn hoàng tử Ferdinand. 

Mặt anh ta bóng nhẫu. tỳ 
33 


ee 


[e 
3. SÜ MÁ 
нау diu 
dàng vói 
hoàng tử 
Nigel. Cậu 
ta uêu 
Người đấu. 


4. CHỐNG NẠNH 
Мар di! Di Esmeralda (khó tính khó nét) 


đang đi tìm bạn đấu. 


5. NHÁY MẮT 


Đừng có lại gần hoàng tử Stinkerdink. 
Người cậu ta bốc mùi bắp cái thiu. 


34 
о ^5 


G 
РР" 
Nhưng dù cho có thân thiết với người hầu đến 
đâu đi nữa, thì cũng đừng bao giờ tán dóc với họ. 
Điểu đó thật không ra thể thống gì. Nếu bạn có 
một bí mật khao khát muốn được kể ra, hãy viết 
nó vào Nhật kú Bí mật Hoàng gia của bạn. 


Thứ ba - Buổi yến tiệc \ 
Chúng ta ăn ngóng quay rỗi kế 
đến là bánh kem xốp. Ngon tuyệt! 


| 


Ta ngồi kế Hoàng tử Đẹp trai. | 7 a) 
Chàng là mối tỉnh thám kín của ta. | ү = 


Thứ tư - Buổi khiêu vũ hoàng gia | 
Е ТЕ 4 
Quán của vua cha bi rách trong lúc 8 HTp+ | 
Người đang nhảy điệu polka. Mặc 
ай Người đã nhanh chóng lấy m > „ \\ 
ăn che lại nhung đoán xem ta nhin М p» 
| thấy gÌ nào... chiếc quán айі da & -—-—— 
báo! Suyyyt! = s 
c————————  .v = о Е š 
— IL —— Z. R 
° ° D 
f... 
Ж Ext E Ж 


š Ë 
n m : 
(huen © DM 


Một công chúa phải luôn thật lỗng lẫu. 
Quán áo là cách để bạn thể hiện cá tính, 


nhưng chúng cũng cần được chú ú và 
chăm sóc cẩn thận. 


d Thua cóng chüa, 2 

f Người là bộ mát của ) 
quốc gia. 

b p 


— 


36 


E 


` 
° . 


Trang Phục hàng ngày 


Hàng trăm năm trước, trang phục hàng ngàu của các 
nàng công chúa là váu đầm. Và không chỉ có thế thôi 
đâu - bạn phải mặc thêm đẩm lót, tùng váu xòe, hoa, 
bèo nhún, diëm đăng ten, ruy băng... 


o 
—q ~ ° 


Đầm của có ta ch[ có s 
duy nhát mót cái nd J Chắc tôi chết \ 


= ngát mát. Á 
aiiis ; E 


HÔI XUA 


... nhưng theo thời gian mọi thứ đều thay đổi. Ngày 
пау, một công chúa có thể đi dạo với một chiếc quẩn 
jeans, một đôi dép kẹp nhưng họ vẫn nổi bật trong 
đám đông. 


> А < 


° 
° 
ы Y 
Sau đâu là một vài gợi ú cho 
phong cách thời trang của bạn... 


> = 


E - кусу & 4%] 


| NÊN... Công chúa 
Ee ==— A Н 
Phong cách như bà chị peo nén i 
cả của ta, công chúa diu pee ` lông 
Ursulina. А pr b. ội vương miện. 
Kính ram deo ^ < | - 
vào trông rất „ v S 


| 
x 
| sang chẳnh. . 
| 
| 


Chái tóc cho 

dén khi nó mi i 
bóng mướt (đây 
là bí quyết của 
Rapunzel). d 


Beo trang sức 
l&p lánh. 


ìmới nhất. 
| Cự Ồ Mặc quần áo thẳng 
thớm và dặn người 
s hầu ủi những quần 
áo mà bạn dự định 
sẽ mặc. 


38 


KHÔNG NÊN... Đừng m 
quá đậm. Nó có 

M, fr thé làm ban tróng 
kém hấp dẫn đấy, 


Luôn sạch sẽ 
gọn gàng! Bạn 
chỉ có thể tỏa 
sáng khi bạn 
đẹp không chút 


những loại quần áo 
in đầy biểu tượng. Đừng để nhiễm 
Bạn là công chúa 
mà - bạn không cán 


+% cũng phải mang 
chúng đâu! 


theo bên mình 
một cái khăn hoặc 
áo choàng mỏng. 


Trang phục cần phải thoải 
mái, nhưng không nên lếch 
thếch như thế này. 


| 
. .. 
| 
x 
: 


và nén nhớ - bạn là công chúa. Ban có quuền 


tạo ra thêm những nguuên tắc của riêng mình! 
° 


39 4x 


Bạn cẩn có nhiều bộ trang phục trong những 
dịp khác nhau. Dưới đâu là vài lời khuuên khi 
bạn đi ra ngoài. 


1. BI DAO 


tùy thuộc vào việc ban di nhiều hay ít (ban 
có thể ước chừng) hãu chon bộ trang phuc 
đẹp và thoải mái, như váu hoa, áo vải bổng, 
dâu đeo cổ dễ thương, bốt cổ thấp hoặc 
giàu đế mêm. 


2. TIỆC TRÀ 


tương tự như một 
buổi ăn trưa, nhưng 
vui hơn nhiểu, vì 
vậu bạn hãu khoác 
thêm một chiếc khăn 
choàng xinh xắn, cái 
nón nhỏ và một đôi 
găng tau phù hợp. 


СЕБЕ 
THỨ SÁU - Tiệc трд 

Lúc để bạn làm đẹp cho mình... 
Chuỗi hạt 


mỹ lệ 
} 
A 


a 


Qul 
"wj AX “С 


4. BUỔI KHIÊU VŨ 


là cơ hội hấp dẫn hơn hết. 


Hãu lên kế hoạch từ sáu 
tháng trước và chuẩn bị 


mọi thứ tốt nhất - vải lụa, 


satanh, những dôi giàu 
bóng bẩu và vương miện 
nạm kim cương. 


3. BUỔI CÔNG CHIẾU PHIM 


một dịp để bạn tỏa sáng. 
Hãu nghĩ tới một đôi găng 
tau dài, đổ trang sức lấp 
lánh và những chiếc đầm 
lộng lẫu. 


41 


`" 

TA д 5 
а DÂM che 49 tiệc khiêu VO 
Dưới đâu là năm bí quuết tuuệt hay để bạn trở 
nên tuuệt vời trong buổi khiêu vũ long trọng của 
hoàng gia: 


+ Mặc đầm dài cỡ nào cũng được 
| Nguyen! nếu bạn muốn mình thật quuến rũ 
tý (nhưng đừng chọn cái đầm dài hơn 
cả bạn nữa). 
ENG E TE ^ ^ P £ ^ 
= LT —— ¬ ~ 
Xa Cài hoa trên tóc - trông ban thật dep và 


Nguyên 
tức sang trọng. Bạn có thể cài hoa lên dâu 
2 bằng kẹp tóc. 


Bạn nên chọn hoa cúc, 
hoa hồng, 


° 


= Luôn mang theo ` с 
em áo khoác hay khán 
= | choàng để tránh bi 
lạnh nổi da gà. 
* 


| B: Bảo thợ may dính thêm kim cương 


"uyên lên dám da hội của bạn. Một công 
dc — apio A ° 
L4 | chúa phải tỏa sáng trên từng bước С 


" ` “ s 
di của cô ấu. 


n Đừng quên mang theo câu 


tác | quat- thật tuuệt khi lấu quat 
2 | che mặt để quuến rũ chàng 


hoàng tử đẹp trai. 


Đầu lóc của công chúa 
o 
Công chúa phải chăm sóc tóc tai thật cẩn thận. 
Luôn gội đầu, chải ít nhất một trăm lân một ngày, 
và tháo hết trang sức trước khi đi ngủ. Điểu nàu 
giúp cho mái tóc của bạn trở nên mượt mà, óng ả. 


— о .0 
ChÍn mươi tám, ^ JR. 
chín mươi chín... 

х 


Bạn sẽ trở thành cô gái hợp thời trang bằng cách 
thau đổi kiểu tóc thường xuuên. Người tạo mẫu cho 
“Бап hẳn sẽ có những ú tưởng độc đáo, còn dưới đâu 
là một số gợi ú. Bạn hãu thử làm theo và đứng trước 
gương xem cái nào hợp với bạn nhất. 


> 
Ж 


44 " 


Us lon: Đậm chất công 
Eia rất hoàn hảo. trong 
ng dị 
g dip trang trọng 


| 


Tóc bới kiểu Pháp: 

để trở thành nàng 

vũ nữ ba lê xinh đẹp 
—B 


Thát по to: Nột айа 
kh: cung đắng yêu - 
d y thử kiểu tóc này 
кыны bữa tiệc của 

пп xem gh 


Rapunzel: nuól tóc dài 
chờ hoàng tú đến 


Băng đô xinh 
хап: 
Mor о ма диуёп 
- rất hợp cho mộ 
cuộc аа aec một 


| Cột tóc: dễ thương Và 
đơn giản, nhung không 
thể đeo vương miện với 
kiểu tóc này đâu nhé 


° * 
Phy kiện 


Các công chúa thường mang theo xác tau, nhưng 
о phải đảm bảo là nó phù hợp với trang phục của 
° ban đấu và trong đó chứa một số món đổ quan 
trọng của một nàng công chúa: 


i» 
` lo 
1. Gương cám tay 2. Điện thoại 7 P; 
ma vàng 77 
з. Lược bac ab д. Quạt lụa A 
» 


s A 

- 595 6. Khăn tay үф, ы 

s. VÍ đầm lấp lánh NS E 23.5 
° 


9 * 


$, Đừng bận tâm quá nhiều đến kích cỡ 
cái túi. Người hẩu sẽ phải mang vác 


những túi đồ nặng cho bạn mà. 


Bạn đã có trang phục và phụ kiện phù hợp rổi 

đấu - bâu giờ hãu tự tin lên nào. Trước khi rời 
khỏi cung điện, hãu dành thời gian đứng trước dãu 
gương ốp tường để quan sát mình từ mọi hướng. 


Cuối cùng, đừng quên la: Chải tốc gon 
những chỉ tiết nhỏ 2Q 
nhặt nhưng không 
kém phần quan 
trọng... 

o "un 

+} 


“w so 
e Ngosén tắc mang 4ê brang sức 


` | 
Cho dù bạn có muốn đeo cả đống đồ 
trang sức trong bộ sưu tập của bạn, bạn 
cũng cẩn phải tuân thủ những nguuên 
tắc của nó. 


| š 0—7 Các nàng công chúa trẻ 
t Nguyên, thường đeo đổ trang 
tắc К М A. UE 
ES 1 | sức làm từ san hô và 
+ ngọc trai. Đến khi lớn 
= hơn một chút bạn mới có 
thể để đeo những trang sức làm từ 
kim cương và hồng ngọc. 
° 


2% Đeo quá nhiều đổ trang 
nguyên) sức khiến bạn trông thật ^ e 
2 | THIẾU THẤM MỸ. Bạn có sx 
thể deo một đôi hoa tai at 


lớn hoặc một chiếc vòng 
cổ bự, nhưng đừng kết 
hợp chúng với nhau. 


Đừng biến minh 
thành một cây 
thông giáng sinh. —a 


Ф. 
E Buón thay, quy dinh сйа 


NM hoàng gia chỉ cho phép bạn 
3 deo тбї chiëc vudng тїёп 
nhỏ, trông như một chiếc 


băng đô bằng bạc được đính 
đá quú trước khi kết hôn. 


<. Đừng áp dụng 
i nhüng nguyén 


SN tác này cho thú 


cung nhé. 


KU Khi ban đã kết hôn, ban có thể kiêu hành 
tác đội lên đầu một chiếc vương miện thuc 
4 sự. Có nhiểu kiểu dáng khác nhau... 


Ë 


Vương miện Tantalicủa Vương miện Motilla Vương miện 
công chúa Rosalinda đính sapphire Fringe của Nga 
[A 


_ 


z E 


Vương miện Rosse Vương miện Tavishtock Vương miện ngôi 
sao nam hông ngọc 


49 [CN 


lhớ đeo vương miện cẩn thận đấu nhé... 


IN cua Pa 
Câu chuuện cảnh giác 
Ngàu xửa ngàu xưa, trong một sự kiện 
trọng đại của triểu đình, hai nữ công 
tước cao tuổi đang trò chuuện cùng 
nhau. Khi họ cúi người xuống gần người 
kia hơn, hai chiếc vuang miện của ho bi 
kẹt vào nhau như thể hai con hươu đực 
đang dùng gạc đánh nhau. 


— 


= ` 
—— 
/% khi nào ON Cái vương miện N 
cứ dính thế пау khủng khiếp! +Z 
— -— 


Ho ket như thế hàng giờ liên cho đến 
khi một bác thợ rèn được mời tới để 
tách họ ra. 


Là một công chúa đích thực, bạn cần phải tỏ ra 

thanh lịch mọi lúc mọi nơi, từ cái lắc đầu cho đến 

lúc nhún gói cúi chào. Cử chỉ của bạn không dugc 
quá nhanh hay quá chậm, không qua loa sơ sài mà 
cũng không nặng në khó nhọc... 


Dáng di cüa ban trông giống một cô gái qué mùa = 
lên giong một nàng công chúa. Hãu thử bài trắc ° 
nghiệm sau đâu sẽ biết... E 


"E XN EX DP T2 Кү ° 


"Dáng di cña bạn 

có uyên chuyên không! 

1. Thử bước đi với một chiếc vương miện 
đội trên đầu (hoặc một cuốn sách, nếu 
như bạn không có sẵn vương miện). 

4 dy Điều gì sẽ xây ra? 

4 NL a. Nó vẫn cân bằng. 

b. Nó rơi xuống đất. 

c. Bạn chả thèm thử đâu. Bạn thích 

dành thời gian để ngắm nhìn tòa lâu 

đài hơn. 


| 2. Đi qua đi lại trước tấm gương và quan sát 
| cánh tay của bạn. Bạn thấy chúng thế nào? 
| ‚ Chúng vung уйу nhẹ zx 
nhàng hai bén hóng nhu jo x 
điệu bộ của một diễn viên ^ 

| múa ba lê. 

| b. Quơ quào như con gà mắc 777 


m 


tóc. 
Cử động như một anh lính 
đang diễu binh. 


° 


* 


оо 


- Bước mười bước về phía 
trước. Bây giờ bạn đang 
đứng đâu? 

Không xa nơi bạn 

đứng lúc nãy. Bạn chỉ 
bước những bước rất 


| 
| 
| 
, | ngán. 
| 
| 
| 
| 


p 


dl 


Dang dau é ám, ban cháng chá ў dén dó dac 
trong lúc di chuyển gì cả. 

- Đang ở gần hành tinh Zog, bên ngoài dải ngân 
hà. Tốc độ sải chân của bạn nhanh đến nỗi bạn 
có thể đi thật xa trong nháy mắt. 


n 


= 


Cách bạn đi xuống cầu thang như thế nào? 
Bạn đi từ tốn. 

- Bạn thường hay Vấp, té, và trượt trên 
thành cầu thang cho thêm phán thú 


= p 


V1. 


с. Bạn nhảy гіт гіт trên những 
bậc thang. ⁄ 


53 ° 


? của một con thiên nga và 
sửa soạn làm công chúa 
được ròi đấy. 


Bạn thật là một chú vịt 

vụng về. Nhung đừng ği 
buồn phiền. Vẫn còn thời SA 
gian để cải thiện. Chỉ cần ^ 
cố gắng từng bước một. ` 


Lật lại trang 5 cuốn 
sách này và làm lại từ 
đầu đi. Rõ ràng là bạn 
đã bỏ sót những điều 
quan trọng để trở thành 
công chúa tôi. 


54 


hay nhà9 


Chẳng có gì to tát khi nói về vấn dé này са, 
nguyên їйс chi доп фал là: công chúa thì 


——-—-——= M ——— 


Khóng! тһат chí ngau cả khi bạn đang bị một S E 


con nhện lông lá khổng lô hay một con róng 
phun lửa đuổi theo. 


o 
(Саз phải mi sẽ ma S 
chạy không? 
ш ол” = 


Không! Vi ta là Ñ 
cóng chúa. 


P 


——— 


Hơn nữa, bạn phải để cho chàng hoàng tử trong 
mơ của bạn một cơ hội để giải cứu bạn chứ... 


55 


Á* (ong cách chào 


Là công chúa, ban chỉ phải chào người nào 
quan trọng hơn bạn. Hau nói một cách khác, 
là phải chào rất ít người! Tất nhiên bạn cẩn 
phải chào hỏi vua và hoàng hậu, nghĩa là cha 
me bạn đấu... 


ES 
Kinh chào Điện * Я 
ải 


... nhưng chỉ trong những dịp rất trang trọng, hoặc là 
bạn sẽ mất cả đời chỉ để nhún lên nhún xuống. 
Tôi có có một vài gợi ú để bạn có một điệu chào hoàn 
hảo. Bằng cách nàu bạn sẽ không bị bắt gặp đang tập 
nhún ở nơi công cộng. 

“+ 


+ 56 


@. 


o ^v 


Bí quuết để có một điệu chào đẹp... E 
v 
(А 
Nhấc gấu уау | Đừng quên 
của bạn lên. pe ~ тїт cuói. 
Chân phái hơi 1 
lui vé sau, nhác 
gót chán, chí dé \ — — Nre nhàng khuyu 
mũi chân đặt đầu sối. 


trên nền nhà. 


Bạn sẽ giành được nhiều thiện cảm hơn nếu dau cho ca 
cả thú cưng của bạn cách chào nhu thế. 


Khi cúi chào hoàng tử và đức vua ngoại bang, một tau 
bạn cầm gấu váu, còn tau phải thì nâng lên để được 
hôn chào. Hạ thấp đầu - diëu này sẽ làm bạn trông 
duuên dáng và lịch thiệp hơn... 


... mặc dù váy, trong khi cúi chào, ban vẫn có thể 
liếc nhìn trộm chàng hoàng tử đẹp trai. 


[oS 57 


Ngồi 


. Ban nghĩ là bạn đã biết cách ngôi như thế nào и, 
nhung nó cũng có quy tác đấu. 


Sey 


° 


Ngồi thẳng 
lưng. 


Xếp gọn đôi 


tay để vào 
ức lòng. 


tung BAO < Hal ади gối 
lược chụm lại. 
khòm lưng. 

~ 


Giữ cho lưng thẳng, đặc biệt khi ngổi trên trường kủ, 
= khó hơn là xem hình đấu. Thời Victoria, người ta dau 
__ những cô gái ngổi thẳng bằng cách cột một tấm ván 
vào lưng họ. Có lẽ bạn nên thử cách nàu với em trai 
bạn trước, xem nó có hiệu quả không đã. 


Còn hơn hai tiếng up \ 
Е nữa thôi. 7 
ë -—— \ | 


o о 


E а 


ấu 499 c 


Một công chúa thường tập váy tay từ lúc còn rất nhỏ, 
và một khi đã quen rổi thì rất khó thau đổi. Dưới đâu 
là vài kiểu váy tay để bạn chon lua: 


гч qM 
| | B | 


Kiểu vẫy tay “thân thiện”, Kiểu váy "bàn tay ыа 
chỈ lắc nhe cổ tay. nồi”: gio cao cánh tay và E 


mở thẳng lòng bàn tay, 


[——— 


= 


=== y 'đại bang vë cánh” đây 
& ^ Kiểu vẫy “đại bàng 
Neh. ics и x năng lượng. lắc mạnh cánh tay 
~ lắc ni 
Ihững ngón tay. 
cánh tay tử bên này tü vai cho đến những ng 
sang bên kia. M 


po 
59 : 


* wiy 


& (hưøng 5 B 
(40 SO KIÊN HOÀNG 614 


Khóa huấn luuện công chúa sắp hoàn thành rôi, 
và bạn sẽ được tham dự các sự kiện ngau thôi. 
Nhưng trước khi lao vào các cuộc khiêu vũ và dạ 
tiệc, có ba từ bạn phải nhớ: CÁCH XỬ SỰ, CÁCH 
XỬ SỰ, CÁCH XỬ SỰ. 


d Tó ra lịch sự уд! anh chị em của minh. 
<А. Nếu ban lịch su được với ho thi bạn 
cũng lịch sự được với những người _~— — 


khác. ⁄ Cảm ơn vÌ đã cho chị 


A xem cái ludi dáng yêu / 
N Seem me 4 
ВЕБЕР 


60 


° 
E i С > 
e I pi 495 4 đó 
* e 
Khi xuát hién truóc cóng chüng, ban phái váy tay và 
mim cười thân thiện. Một công chúa phái lich sự với 
tất cả mọi người bất kể là hoàng tử hay thợ sửa ống 
nước, hiệp sĩ dũng mãnh hau một kẻ ăn màu. 


Tin tức về buổi ra mắt công chúng 
đầu tiên của ta. 


с .~. an 
МНАТ ВАО $ 


J| bộc ашүЁм! == 


| 


БЕ 


NÀNG CÔNG CHÚA HOÀN HẢO 


Công chúa Rosalinda nàng cũng đều vui $ 
vẫy tay và mỉm cười mừng. Bà Tyler cho 

thân thiện với đám đông biết: “Cô ấy thật lịch 

trong buổi lễ ra mắt, thiệp. Đúng là một 

ai đến gặp công chúa.” 


61 R 


Trè chusén trong tiệc trà 
Cuộc đàm thoại trong buổi tiệc trà phải thật nhe 
nhàng và vui vẻ, như một thú vui tao nhã ở đời. 


ˆ Ban nên nhớ đừng cao giọng, và không bao giờ 
được gào thét, trừ trường hợp khẩn cấp. 


. —msi 
a LU se HẾT sấu. `S 
< r °2*.. СИРА 
: LAS p 
4 M p 


J =e 
Một vài việc không khẩn 


Е Ж Уу 
cấp lắm, chẳng hạn như g Tiền 
hết bánh. Bạn chỉ được sub mi TÊN TRÓM kiar 
gào lên trong ba trường (Thật ià ta, eas 


hợp sau đâu: 
hoàng tử đẹp trai) 


62 o dr " 


е . 


(ách cơ Zú brong LOS tiệc 


Tiệc tùng là một dịp rất quan trong. Bạn cẩn phải 
làm cho mình thật quuến rũ, tinh tế và khả năng duu 
trì cuộc đàm thoại. Нау xem các mẹo bên dưới nhé: 


Q 


K 


1. Đầu tiên, quan sát cách nữ hoàng nói 
chuyện với những người xung quanh 
bà, và hãy bắt chước như thế. 

2. Đừng quay lưng lại với khách - chỉ 
được quay đầu đi khi nói chuyện thôi. 

3. Nhớ là bạn CHỈ được nói chuyện 
với người bên cạnh bạn. Không được 
phép nói chuyện với người ngôi đối 
diện, kể cả đó có là hoàng tử đẹp trai 
đi chăng nữa. 


сасу sS 


chút muối, nhé? 2 
`» 


@ 


4. Ở Pháp có thực đơn 
dành cho hoàng gia, 
s.L bạn có thể đọc lướt 
qua nó trước khi buổi 
tiệc bắt đầu. 


5. Đừng nói quá nhiều về bản thân. 
Thay vào đó hãy hỏi người khác về 


bản thân họ. 
“ый EC 
KHÓNG BIÉT mới làm xong mái tóc 


cư xử của тїї. Z 


6. Câu hỏi hay nhất là câu hỏi 
gợi chuyện, ví dụ như: “Chàng 
thích nhất lâu đài nào, vì sao d 
thé?" hoặc “Chàng có thể kể ta.” ,^ j 
nghe về quãng thời gian ở trong Š 
lốt ếch không?” 


v dr. 
Phân P166 dae nia 


Trong các uến tiệc, bạn không chỉ trò chuyên thôi mà 
còn phải biết cách cdm dao và nia nữa. Nguyên tác cơ 
bản là sử dụng những thứ nằm bên ngoài trước và cứ 
thế đi vào trong, từng bước một. 


Lưu ý kích cỡ khác nhau của 
ĐĨa dẹt các loại ly. * 


v Ly đốc”) 
cis. 


b Dao cát 
E Tháng 


(m 
(súp 


| (e , 
ЖИК <4 ШШ 


Muóng Daocho Dao J, 

Маап  Nĩaăn ăn tráng món bánh тї 
salad tráng miệng miệng chính 

о 


65 4 


° ГА Ж + 
NhậP tiệc 


Lúc bắt ади buổi tiệc, hãy chờ nữ hoàng ngôi 
vào chỗ trước, rổi bạn hãu ngổi. Mở khăn ăn và 
trải nó ra trên đùi của bạn. Nếu bạn có mang 
một cái xác tau, hãu đặt nó ở dưới khăn ăn. 


Cẩn thận đừng có 
пһат lẫn khăn ăn 


với khăn bàn đấy. pet 


Nhiều người có thói quen deo khán 
ăn vào trong có áo họ. Đừng làm 
vậu nếu bạn không muốn trông như 
một đứa bé đeo uếm dãi. 
Súp thường là món 
khai vị. Người phục vụ 
thường đưa thức ăn từ 
phía bên trái bạn, vì 
váy Һау để ý. 


А гага, 
4. «de 
Hơi nghiêng chén súp (nhưng đừng làm quá), và ăn 
bằng muỗng súp. 
Đừng có АМ NGẤU NGHIÉN hay để súp CHÀY NHỄU 
NHÃO, và nhất là đừng có húp sùm sụp. 


Bạn có thể cẩm bánh mì bằng tau nhưng nhất định E 
phải lấu bo bỏ vào đĩa của bạn trước, chứ dùng trét 


thẳng lên ổ bánh mì. е 


trét thẳng bơ vào ó bánh ml. 


= 


( Đệ nhất Công chúa Ы buộc tội đã y 
\ 


/ 6, tnit thật kinh` ) 


_ khiếp! g 


° 
Món chính 
Món chính của buổi tiệc thường là cá hoặc thịt. 
Nếu bạn ăn chau, hãu dặn riêng đầu bếp. 


— 


— 
(fe không nói với ngươi hả? P x " E [2] € 
M. Ta đâu có ăn thịt „7 ( Ancha ) ° 


~, 
{2 
> 


Ж) 


x Nếu ban ăn thịt, hãu tách thịt ra khỏi xương bằng 
dao và nĩa, chứ đừng có gặm nó. 


Nhớ nha, bạn là công chúa, ә 
Z chứ không phải động vật. E 


cả | * 


Nếu có một chén nước ấm và vài lát chanh được [ef 

đặt ngay trước mặt bạn, ĐỪNG UỐNG NHÉ! Diêu _ 

đó có nghĩa là bạn sắp được ăn một món ăn bốc 

(thức ăn duu nhất mà bạn có thể dùng tau bốc 

ngoại trừ bánh mì). Đó là cái chén để bạn rửa tau. E 
Wu 


s CHULYÉN THÁT 100% Ы: | 


Ngàu nọ, Nữ hoàng Elizabeth Đệ Nhị 
tham dự một buổi tiệc hoàng gia. Một 
vị khách danh dự đã cầm chén nước 
rửa tau lên và uống ừng uc. Trước tình 
huống đó, để giữ thể diện cho vị khách 
nọ, Nữ hoàng cũng cầm chén nước lên 
uống. Và ngau sau đó, mọi người trong 
bàn đều làm theo. 


Uc ucl 


Ôt! ĝt! 


о 
“ 69 š 


Tráng miệng (à cà Phê 
Chỉ có một từ duu nhất để nói vë món tráng miệng 
thôi... TUYỆT! 


Đừng cố án quá nhiều hoặc quá nhanh. 


Món tráng miệng thường đi kèm với trà hoặc cà 
phê. Đừng uống quá nhiểu trong buổi tiệc, thật bất 
lịch sự nếu bạn rời khỏi bàn, mặc dù lúc đó bạn 
МАС lắm гб. 


—s 
m ia 
( Thêm nước zl PL 


“сте chúa Điện hạ? 
< 


o ^ $ 


SE 


Cuối bữa án, để khán ăn của ban lai trên ghế, sau 
đó theo Nữ hoàng ra khỏi phòng. Bâu giờ bạn có 

thể trò chuuện với các quan khách trong bữa tiệc, 
nhưng hãu cẩn trọng với lời nói của minh. 


sav Lb09 tết 


P m 
Người mà công chúa \ 
— 
Z Ta ngồi кё Hoàng tì đang nói là chóng per 
Stinkerdink trong bữa — 


ЖО ấy bốc mùi kinh J» 
C © 


Nếu buổi tiệc được tổ 
chức trong cung điện, 
hãu linh xuống nhà bếp 
và cảm ơn các đầu bếp. 


Mong là đầu bếp sẽ dàng 
lên bạn một món gi thật 
khoái khẩu. 


Bỏ mấu cái vụ ăn uống qua một bên đi, bạn đã sẵn 
sàng ngổi vào bàn tiệc chưa? Hãu làm thử bài trắc 
nghiệm nàu xem sao... 


“lắc nghiêm cho buổi da, tiệc 


1. Món ăn ưa thích của bạn được 
đặt ngay trước mặt bạn. Bạn sẽ: 

a. Lấy ngay vào đĩa của bạn và 

д ăn hết sạch? 

| b. Ăn ngấu nghiến? Không phải 
bạn bất lịch sự. Bạn chỉ muốn 
mọi người biết là bạn rất thích món đó. 

c. Ăn từ tốn, lấy từng miếng nhỏ, vừa ăn? 


T 
Ae 


2. Ban ngồi cạnh một người RẤT nhạt nhẽo. 

Bạn sẽ: 
a. Thở dài, khoanh tay trước ngực và nhìn dám 
đăm vào khoảng không, hy vọng là 

anh ta sẽ hiểu được ý bạn? 

b. Nói chuyện với người phía bên 

kia? 

c. Lắng nghe chăm chú và mỉm 
cười, như thể anh ta là người thú 
vị nhất trên đời? 


wi ° 


"Гуч 44 3434-4 3-43 Y. 


| 
x 
| 
| 


3. 


a. 


b. 


e 


њ 


[c] 


- Khi bạn đang ngậm một móm đây thức ап, 


Б: 


- Mim cười, gật đầu và chờ đến lúc nuốt hết 


Bạn được cho ăn một thứ rất x % 
kinh khủng. Bạn sẽ: F ` 
Gào thật to: “Thiệt là tởm 
lợm!”? 

Cầm nó lên chơi mà mặt 
xanh lè xanh lét? 

Cố gắng ăn từng miếng nhỏ, và uống nước 
thường xuyên? 


bỗng nhiên chàng trai ngồi cạnh quay sang nói 
chuyện. Bạn sẽ: 

Nhè thức ăn ra ngoài rồi mới nói chuyện? 

Nói trong lúc mồm đây thức ăn - thật thô lỗ 
nếu bắt chàng phải chờ đợi? 


thức ăn mới bắt đầu trò chuyện? 


73 


t$ 
ТЕТЕ 


Nếu câu trả lời của Бап... 


Наи hêt @ А: 

Cách ап uóng cúa ban 
phù hợp với kiểu dàn 
đã hơn là một buổi tiệc. 
Cách xử sự, cách xử sự, 
cách xử sự! 


Tôi e là còn lâu lắm 
Hoàng Tử Đẹp Trai mới 
nhìn thấy được nàng 
công chúa đích thuc trong ` 
con người bạn. 


| 
| 
| 
| Háu hét @ В: 
| 
| 
| 


975 y 

a TW 
а NS 
As UN 


Cách cu xử của ban thật 
- hoàn hảo. Hoàng Tử Đẹp 
A: © Trai sẽ rất ấn tượng đây. 
7^. CHÚC MỪNG! 


Q 
k v 


E 


Đám cưới hoàng gia 
+ 

Đâu là sự kiện quan trọng nhất trong đời một nàng 
công chúa. Bạn đã tìm được hoàng tử của mình, đổng 
nghĩa với việc bạn chẳng cẩn phải hôn con ếch hau di 
tìm hạt đậu nữa. Thay vào đó, đâu là lúc để trải thảm 
đỏ. Dưới đâu là hướng dẫn từng bước cho ngàu cưới 
của bạn: 


1. Lựa chọn vương miện 


2. Chọn váu cưới (đuôi váu càng dài lê thê 
càng tốt) ° 


3. Gởi thiệp mời 


" o 


e D L 


ev wis: A pu 


P 
Бе 


5, Làm lễ cưới 


7. Уйу tau chào 
đám đông dân 
chúng từ ban công 


8. Sau đó hãu leo lên lưng ngựa, lướt đi và tận 
hưởng cuộc sống HẠNH PHÚC MÃI MÃI... 


| 
| (ng chứa hag 
| cô gái nhà đuê 
| Bạn là ai? 
| BẮT ĐẦU 
| Bạn có một 
ER cuum. 
b hả? 


Bạn sẽ chạy khi thấy tả 

một con nhện lông lá > 7 eS 

chứ hả? không d 
C UN / 


“Хы Ban biết cách phết 
— Ба lên bánh mi trong 
Ban thích nghe „— có bữa tiệc không? 


những tin dón Вап có giúp __ — »whôré 
e ——— khôn 
vô hại? có dọn bàn ăn ở : 


| E nhà khóng? 
khóng có 
4 


o Bất kỳ al cũng _ — SỐ = 


không —— có thể đội 


E Vương miện? == 


CÔNG CHÚA TRIỂN VỌNG 
Ù thi, bạn không hoàn hảo, 
nhưng trái tim của bạn đã đặt 
đúng chỗ, đó là dièu quan trong, 
và bạn đang bát đầu hành động 
như một nàng công chúa đÍch 
thực. Bạn có thể đội vương miện 
với niễm kiêu hãnh. 


Bạn thÍch làm tử 
' #hiện chứ? | 
2 > R có 


NÀNG CÔNG CHÚA HOÀN HẢO: 
TốtI Không những chÍ biết các 
nguyên tác của hoàng gla thôi, bạn 
còn mang trái tim của một nàng 
công chúa. Bạn có thể cảm nhận 
được một hạt đậu ẩm ướt dưới 
một trăm lớp nệm. 


Quan hấu là tên một ° 
món tráng miëng ngon Bạn có biết cách để 
vượt qua bài kiểm 


lành. Đúng không? 
б ————> < hạt đậu không? 


к ER 
Е có thú Ta 
đi một cách uyển P 
P 


s chuyển ` 
J 


m —“ À. 
Được phủ kín bởi các сб 
B corp món đỗ trang sức - như аб id E. Er E 
thế trông có đẹp không? bánh thÏ không sao. Có đúng 
.z thế không? < 


khóng 
Ban đã tập được thành Y / ^ 


không thục kiểu váy chào của số ч 
công chúa chua? [л \ 


со không 


Bạn có quyển thô lỗ với bác 


Một công chúa u 
— không cán nói “cảm —— €? —> thg súa ống nước, chí сап lịch 


pL ơn" với bất kỳ ai. sự với hoàng tử mà thôi? 
Đúng không nào? 
" E có 


CÓ THÉ LÀM CÓNG CHÜA 
Ban có có gáng nhung cón 
pham phải nhiều lỗi lắm. Một 
diéu nữa bạn cán biết là bạn 
sé phải hôn khá nhiều ếch đấy. 
Có nhiều việc bạn cán phải làm 
nếu bạn không muốn trở thành 
một nàng công chúa thảm hại. 


CÔ GÁI NHÀ QUÊ 


Có thật là bạn đã đọc Cẩm nang 
Công chúa chua vậy, hay là ban chí 


dùng nó để đập ruói thôi? Bạn thân 
mến ơi, bạn chưa làm công chúa 
được đâu, còn phải cố gắng dài dài. 
Bạn cần phải cẩn trọng hơn và học 
thêm vë cách cư xử. 


79 


MỘT NGÀY LÀM CÔNG CHÚA 


Susanna Davidson — Mike Gordon — Carl Gordon 
Linh Thư địch 


Chịu trách nhiệm xuất bản: 

Giám đốc - Tổng bién tập NGUYÊN MINH NHUT 
Biên tập và sửa bản in: PHẠM ĐỖ PHƯƠNG CHI 
Bìa: ĐỖ BIÊN THÙY 
Trinh bày: VŨ THỊ PHƯỢNG 


NHÀ XUẤT BẢN TRẺ 
Địa chỉ: 161B Lý Chính Thắng, Phường 7, 
Quán 3, Thành phố Нё Chí Minh 
Điện thoại: (08) 39316289 - 39316211 - 39317849 - 38465596 
Fax: (08) 38437450 
E-mail: hopthubandoe@nxbtre.com.vn 
Website: www.nxbtre.com.vn 


CHI NHÁNH NHÀ XUẤT BẢN ТЕЁ TẠI HÀ NỘI 
Địa chỉ: Số 21, dày A11, khu Đầm Trấu, Phường Bach Đằng, 
Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 
Điện thoại: (04) 37734544 
Fax: (04) 35123395 
E-mail: chỉnhanh@nxbire.com.vn 


CÔNG TY TNHH SÁCH ĐIỆN TỬ TRẺ (YBOOK) 
161B Lý Chính Thắng, P.7, Q.3, Tp. HCM 
ĐT: 08 35261001 — Fax: 08 38437450 
Email: info@ybook.vn 
Website: www.ybook.vn 


Khổ: 15,5 cm x 23 cm, số: 2415-2014/CXB/13-247/Tre. 
Quyết định xuất bản số 1318A/QD-Tre, ngày 31 tháng 12 năm 2014 
In 2.000 cuốn, tại Xí nghiệp їп Nguyễn Minh Hoàng 
Địa chỉ: 510 Trường Chinh, phường 13, quận Tân Bình 
In xong và nộp lưu chiểu quý I năm 2015 


; x 

лө 

i SUSANNA DAVIDSON 
d GORDON - CARL GORDON 


“MỘT NGÀY 
Б CÔNG C CHÚA 


&.* 
o 
“Một ngày làm công chúa” dành cho những ban gái 
= 4 luôn khao khát trở thành công chúa. Quyển sách chia sẻ ° 
với bạn mọi điều cán biết từ cung cách ứng xử trong bữa tiệc hoàng e 


gia cho đến việc ăn mặc trong đêm vũ hội. Có nhiều trắc nghiệm 
E trong mỗi phán để đánh giá sự tiến bộ của bạn, 
và những bí quyết thần tiên, ảo điệu để biến bạn 
4 thành một nàng công chúa đích thực. 


ISBN 978-604-1-05970-2 
73 Một ngày làm công chúa 


[в] rac [ul 
š III ШШ 
m 


Giá: 52. 000 a 


www.ybook.vn/ebook пх ге. TY MU 


